1. Đặt vấn đề 
2. Các đặc trưng của một văn bản Khoa học - KỸ thuật 
Ỏ. 


Êt luận 


Đặt vấn đề 

Khi dịch một văn bản Khoa học - Kỹ thuật từ Anh sang ViỆt, giáo viên và 
sinh viên Việt Nam hầu như không quen với các đặc trưng ngữ pháp (thể 
thụ động, vô nhân xưng, hình thái xưng hô...) vốn được xen lẫn với các 
biến thể ngôn ngữ khác. Để góp phần vào việc học tiếng Anh nói chung 
và dịch nói riêng, bài báo đề cập đến những thách thức mà người dịch 
gặp phải trong một văn bản KH- KT và phân tích nhữỮng thách thức này 
qua việc xem xét 3 tham sỐ ngữ vực: trường diễn ngôn, người tham dự 
diễn ngôn và phương thức diễn ngôn. Bài báo cũng nêu ra một số giải 
pháp để giải quyết những thách thức nói trên. 


1. Đặt vấn đề 


Việc dịch một ngôn ngữ A thường được gọi là ngôn ngỮ gốc (the source 
language) sang mỘt ngôn ngữ B thường được gọi là ngôn ngữ đích (the 
target language) luôn đặt ra nhiều thách thức cho người dịch và nảy sinh 
một số vấn đề liên quan đến từ, cụm từ, câu... Vậy chuyển nghĩa một 
văn bản khoa học - kỹ thuật (KH-KT) từ Anh sang Việt người dịch sẽ 
gặp phải những thách thức và khó khăn gì? Hẳn câu nhận xét sau đây của 
Peter Newmark [8] là câu trả lời thỏa đáng nhất: “Technical translation is 
primarily distinguished from other forms of translation by terminology”. 
(Dịch kỹ thuật được phân biệt với các hình thức dịch khác chủ yếu bởi 
thuật ngữ). Với phát biểu trên, Peter Newmark thừa nhận một trong 
những khó khăn mà người dịch một văn bản KH-KT gặp phải chính là hệ 
thuật ngữ. Hệ thuật ngữ KH-KT vốn có những đặc trưng riêng biệt mà 
người dịch cần phải lưu tâm. 


Các đặc trưng của một văn bản Khoa học - Kỹ thuật 
2. Các đặc trưng cỦa một văn bản Khoa học - KỸ thuật 


2.1. Nguồn gốc của hệ thuật ngữ 


Trước hết hệ thống thuật ngữ KH-KT thƯờng là tỪ La tinh, như: 
otorhinolaryngology, electro-encephalography, homo sapiens,... hoặc các 
tỪ có gốc từ La tỉnh: “to assert”, “to state”, “to declare” thay cho động từ 


“to say”, “to contaminate” thay cho động tỪ “to soil”, “to purify” thay cho 
động từ “to clean”. 


2.2. Biến thể cỦa ngôn ngữ 


Kế đến, hệ thống thuật ngữ này còn là tên gọi cho một biến thể ngôn 
ngữ được phi nhận có hai chiều. 


2.2.1. Phương ngữ 


Chiều thứ nhất là phương ngữ (dialect): Loại biến thể này được sử dụng 
phổ biến trong một cộng đồng hoặc nhóm người cụ thể. Một trong 
những biến thể đặc trưng nhất trong văn bản KH-KT tiếng Anh là loại 
phương ngữ địa lí (geographical) giữa tiếng Anh của người Anh (British 
English) và tiếng Anh của người Mỹ (American English). Xin nêu một vài 
ví dụ liên quan đến phương ngữ Anh và Mỹ. 


Anh MỸ 


flammable inflammable 


flat (battery) dead (battery) 
aerial antenna 
anticlockwise counterclockwise 
extension lead pOWEr Sfrip 
gear leVer stick shift 
mobile phone cell phone 
polystyrene styrofoam 

2.2.2. Ngữ vực 


Chiều thứ hai là ngữ vực (register): Là loại biến thể ngôn ngữ mà người 
sử dụng ngôn ngỮ xem xét phù hợp trong một tình huống cụ thể. Trong 
ba tham số biến thể của ngữ vực có thể phân bệt được là Trường (field), 
Người giao tiếp (tenor) và Phương thức thì Trường là một loại biến thể 
sử dụng ngôn ngữ phản ảnh nhỮng gì mà Gregory và Carol [3] gọi là "vai 
diễn có mục đích" vốn tương tự cách gọi "phạm vi" (province) của Crytal 
và Davy để nhấn mạnh thêm về nghề nghiệp, chuyên môn và chuyên 
ngành. Đây thực sự là một thách thức lớn nhất cho người dịch văn bản 
KH-KT. Theo quan điểm dịch thuật của Hatim và Mason [3], trường 
(field) có thể gây khó khăn cho người dịch khi chuyển nghĩa một ngôn 
ngữ gốc như tiếng Anh, vốn đã phát triển một nền văn hóa kỹ thuật cao 
mà Gregory gọi là "những trường được đánh dấu của diễn ngôn" (marked 
fields of discourse) để phản ánh thế giới kinh nghiệm rất phát triển của 
KH-KT của nền văn hóa nói trên. Rõ ràng người dịch từ ngôn ngữ gốc 
như tiếng Anh sang các ngôn ngữ đích ở các nước đang phát triển như 
Việt Nam, Lào... sẽ gặp phải những thách thức đó là phải tạo ra các tỪ 
mới liên quan đến trường ngôn ngữ KH-KT. Đồng với quan điểm này 


Peter Newmark cũng cho rằng: "khó khăn chủ yếu trong dịch một văn bản 
KH-KT là thuật ngữ mới". Trường hợp điển hình nhất là từ "friendly" khi 
kết hợp với một từ khác cho ra các từ như "user-friendly", "environment- 
friendly", "family-friendly" đều có nghĩa hết sức khác nhau nhưng đa 
phần được dịch là "thân thiện với người dùng"!?, thân thiện với môi 
trường!?, "thân thiện với gia đình!?". Đó là chưa kể đến một loạt từ mới 
như: "podcast", "script kiddies", "andropause", "ubersexual" mà hiện nay 
vẫn vắng bóng ở các từ điển bản ngữ như Oxford thì ắt hẳn là một thách 
thức cho người dịch để tạo ra các từ mới, cách diễn đạt mới chưa có 
trong nền văn hóa KH&KT của ngôn ngữ mình. Ngoài những thách thức 
nói trên, cũng cần nói đến những nhân tố không kém phần quan trọng 
thường gây khó khăn cho người dịch, đó là: 


a/ Ñgười dịch không am hiểu chủ đề (topic). Chủ đề hiểu ở đây là chủ 
đề của diễn ngôn, một bộ phận của diễn ngôn như chủ đề ngữ pháp 
tiếng Anh, chủ đề toán học, chủ đề chính trị hoặc tôn giáo. Có nhỮng 
người dịch rất thông thạo một chủ đề nào đó như tiếng Anh thương mại 
nhưng lại rất lúng túng trước các tỪ ngữ chuyên ngành về luật như "civil 
law", "common law"... Xin đưa ra một số thuật ngữ liên quan đến các chủ 
đề nói trên để chúng ta những người dịch xem xét mức độ am hiểu về 
mỗi chủ đề. 


Maths: Theorem; equation; map; variable; density; diameter; consfant; 
solution; proportion.... 


Regilion: Supreme Being; trinity; Lucifer; Shiva; abode of the blessed; 
polytheism; Brahmanism; blasphemy; Karma; Great vehicle... 


b/ Thiếu kiến thức về chuyên môn (technicality). Tính chuyên môn cũng 
là đặc trưng quan trọng nhất của hệ thuật ngữ KH&KT. Tính chuyên 
môn được hiểu ở đây là mức độ chúng ta sử dụng các tỪ ngỮ từ các 
ngành, nghề cụ thể theo một cách chính xác hơn. Gần đây ta thấy trên 
báo chí thường sử dụng từ "chim xệ cánh" thay cho một từ chỉ một bệnh 
trong y học là "xơ hóa cơ Delta" vốn được dùng trong giới y học. Rõ ràng 
xét tỪ góc đỘ chuyên môn, người dịch sẽ lúng túng với từ "phoneme" hơn 
là từ "sound”, với từ "pertussis" hơn là từ "whooping cough". 


c/ Tính kết hợp các ngữ vực chuyên ngành: trong tiếng Anh phổ thông 
việc kết hợp từ vựng thường được đoán rất dễ dàng vì chúng rất tiêu 
biểu và phổ biến nhưng đối với ngôn ngữ chuyên ngành, một số kết hợp 
như vậy có vẻ như không đặc trưng lắm trong ngôn ngữ hàng ngày 
nhưng lại rất phổ biến trong ngữ vực chuyên ngành. Sinclair [1] cho rằng 
các cụm từ "dull highlights" và "vigorous depressions" có thể nghe lạ lẫm 
trong tiếng Anh thường ngày, nhưng lại là những kết hợp phổ biến trong 
lĩnh vực nhiếp ảnh và khí tượng học. Trong thống kê các sự kết hợp như 
"biased error" và "tolerable error" đều phổ biến và chấp nhận được. Các 
kết hợp nói trên có vẻ lạ lẫm trong giao tiếp Anh ngữ hàng ngày thì chắc 
chắn cũng là một khó khăn cho người dịch. 


d/ Tính đa nghĩa của từ khi kết hợp: Các từ có nhiều nghĩa khác nhau khi 
được kết hợp nhiều cách khác nhau cũng là một khó khăn cho người dịch. 
Từ "medicine" có 3 nghĩa: 1) y học/ ngành y; 2) thuốc uống: 3) nội khoa. 
Khi kết hợp với các động từ "to study" hoặc "to practise" thì mang nghĩa 
1). Khi kết hợp với "to take" hoặc "to drink" thì mang nghĩa 2). Trường 
hợp từ "medicine" khi kết hợp với các tính ngữ "traditional/ conventional/ 
orthodox/ alternative.... thì nó có nghĩa là nền y học. Nếu nó đi với các từ 
"cough" hay " herbal" lại có nghĩa thuốc thang, khi kết hợp với từ internal 
nó có nghĩa là nội khoa. 


e/ Các từ kỹ thuật hướng về sự vật và các từ khoa học hướng về quan 
niệm thường có nhiều nghĩa ở các ngành công nghệ cũng là một vấn đề 
trong dịch. Từ "module" có bốn nghĩa ở các chuyên ngành khác nhau. Các 
từ khác như "field", "matrix", "force", "power" cũng có hơn mỘt nghĩa 
trong nhiều lĩnh vực. 


2.3. Người giao tiếp 


Tiếp đến, một điều không thể không nói đến trong văn bản KH-KT là 
người giao tiẾp (tenor of discourse), chỉ mối quan hệ giữa người nói và 
người nghe, người viết và người đọc. Trong văn bản KH-KT, vấn đề 
xưng hô là vấn đề thú vị nhất nhưng đồng thời cũng gây không ít khó 
khăn trong dịch thuật. Trong văn bản KH-KT, nếu có sử dụng hình thái 


⁄ ^ 


xưng hô người ta thường tránh né "cái tôi" đáng ghét "I", thậm chí là 
"We". Người ta thường thay vào đó một loạt cấu trúc vô nhân xưng 
(impersonality) như: 1) đại tỪ nhân xưng không xác định; 2) cấu trúc bị 
động: 3) vai trò các trạng ngữ biểu thị thái đỘ, quan điểm của tác giả đối 
với mệnh đề thông tin đi liền phía sau. Sự tránh né như thế là rất phổ 
biến trong văn bản KH-KT, nơi mà người ta cho thông tin quan trọng hơn 
người tham dự diễn ngôn. 


2.3.1. Trường hợp sử dụng đại tỪ nhân xưng "one" 
Xem xét các ví dỤ sau: 


- One may be left with choice between different bond lengths (có thể lựa 
chọn các chiều dài liên kết khác nhau). 


- When one considers the number of species of animals, birds, 
microorganism, he begins to wonder perhaps how there could be so many 
millions of different proteins (Khi xem xét số lượng loài động vật, chim 
muông, vi sinh vật, ta bắt đầu ngạc nhiên là làm thế nào có thể có bao 
nhiêu triệu protein khác nhau). 


Đối với đại từ nhân xưng "one" khi dịch sang tiếng Việt ở hai ví dụ nêu 
trên ta thấy người dịch loại bổ từ "one". Điều này tương ứng với cách rút 
bỏ chủ ngữ vốn rất phổ biến trong tiếng Việt để diễn đạt ý nghĩa nhân 
xưng khái quát. Ở một số văn bản, đại từ "he" thường thay thế cho "one" 
tránh sự lặp lại nhưng chức năng vẫn là một đại tỪ vô nhân xưng, trường 
hợp này nên dịch là "người ta" hay "ta". 


2.3.2. Cấu trúc bị động 


Trong văn bản KH-KT, cấu trúc bị động thường được sử dụng rất phổ 
biến để mô tả, giải thích các hiện tượng cụ thể hay quá trình và cho phép 
ta loại bỏ ngôi thứ nhất. Loại cấu trúc này khi chuyển sang tiếng Việt 


thường được thay thế bằng cấu trúc chủ động hay có thể dùng dạng bị 
động tương đương. Xem các ví dỤ sau: 


- He was shown the equipment (người ta chỉ cho anh ta thiết bị mới). 
- The reaction is run in the cold (phản ứng xảy ra trong điều kiện lạnh). 
-The temperature is risen (người ta tăng nhiệt độ). 


Quan trọng hơn cả là việc dịch các câu bị động mà thông tin được xét Ở 
góc đỘ của lý thuyết sự phân đoạn thực tại câu. Cấu trúc bị động được 
dùng để báo hiệu phần thuyết (rheme) và nhằm tạo ra một trật tự khách 
quan. Xem ví dụ: 


- This method of nitrotion has been reported by several scientists. 


Nếu ta dùng cấu trúc chủ động để dịch câu trên thì "phương pháp nitrô 
hóa này" là cái đã biết (given information) nhưng lại nằm trong phần 
thuyết (cheme) do đó "không tự nhiên bằng nếu được đặt vào vị trí chủ 
đề một câu bị động. "phương pháp nitrô hóa này" đã được mô tả bởi một 
số nhà nghiên cứu. Song song với nguyên tắc trên (tin cũ trước tin mới) 
nhiều tác giả các văn bản KH-KT tiếng Anh ưa thích việc đặt các cấu 
trúc "dài hơn" và "nặng hơn" ở cuối mệnh đề (end-weight). Điều này lý 
giải tại sao người ta chọn cấu trúc bị động chứ không phải cấu trúc chủ 
động. 


- The Robosaurus is controlled by a human pilot who sifs inside Its head. 


Vì vậy khi gặp phải cấu trúc trên, thì việc sử dụng cấu trúc bị động để 
dịch sang tiếng Việt sẽ tự nhiên hơn nhiều so với cấu trúc chủ động. 


2.3.3. Vai trò các trạng ngữ biểu thị thái đỘ 


Quan điểm của tác giả đối với mệnh đề thông tin đi liền phía sau 
(disjuncts). 


Ớ văn bản KH-KT các trạng ngữ biểu thị thái độ của tác giả với thông 
tin của phát ngôn tiếp theo như ' admittedly”, "announcedly”, "reportedly", 
"apparently",... được sử dụng khá phổ biến. Các trạng ngỮ này thƯờng 
thay cho câu võ nhân xưng nhƯ “it is admitted”, "it is announced”, "it is 
apparently". Thông thường người dịch văn bản KH-KT thường bỏ qua vai 
trò cỦa các trạng ngữ này hoặc xem nó như một trạng ngữ bổ nghĩa. Tuy 
nhiên đối với người dịch có năng lực sẽ dễ dàng nhận ra mối quan hệ 
giữa tác giả tỪ các trạng ngữ này đối với văn bản. Ở gÓC độ người giao 
tiếp diễn ngôn (tenor), ta thấy nghĩa các trạng ngữ này vắng bóng cá nhân 
tác giả thay vào đó là "số đông". Xem các ví dụ sau: 


TL TT 


- These interpretations are admittedly conjectural (người ta cho rằng các lý 
giải này là giả định). 


- This is, announcedly, a very powerful reaction (theo thông báo đây là chất 
phản ứng rất mạnh). 


2.4. Phương thức diễn ngôn 


Điểm lưu ý cuối cùng là phương thức diễn ngôn (mode of discourse): chỉ 
vai trò của ngôn ngữ đang hoạt động (diễn văn, tiểu luận, diễn thuyết, 
các hướng dẫn...) và kênh truyền đạt cỦa ngôn ngữ (nói, VIẾt). Sự lựa 
chọn của ngôn ngữ luôn bị chi phối bởi hai chiều nói trên. Ở đầy sự phần 
biệt cơ bản là ngôn ngữỮ nói và ngôn ngữỮ viết. Trong ngôn ngỮ nói, theo 
Bell [2] trọng tâm thông tin có thể thay đổi theo ngữ điệu và ý định người 
nói thường được chỉ ra thông qua ngữ điệu, cử chỉ, vẻ mặt và các kênh 
bổ trợ đó lại vắng mặt trong ngôn ngữ viết. Vì vậy, người viết thường 
phải nhấn mạnh những bộ phận của văn bản bằng các trạng ngữ chỉ cho 
người đọc đọc chúng như thế nào (ví dỤ: "unfortuanately"..., "to be 
frank"... hoặc các cấu trúc chêm xen (cleft sentences) để nhấn mạnh 
thông tin. Đây chính là đặc điểm quan trọng người dịch phải biết khi dịch 
một văn bản KH-KT nói hay viết. 


Kết luận 


3.1. Tính chính xác Qua các điểm "lưu ý" có ý nghĩa quan trọng đối với 
người dịch nói trên, vẫn còn một đôi điều đáng chú ý nữa để có một bản 
dịch KH-KT đáng tin cậy. Điểm đầu tiên là tính chính xác (accuracy). 
Trong một văn bản KH-KT, tính chính xác liên quan đến trường của diễn 
ngôn (field of discourse) tức hệ thuật ngữỮ (terminology). Cũng cần phải 
nhắc lại rằng trong khoa học ngôn ngữ thƯờng hƯớng đến khái niệm còn 
trong kỹ thuật ngôn ngữ thường hƯớng tới sự vật [8]. Chính vì vậy để có 
được tính chính xác trong dịch các văn bản KH-KT. Khi gặp phải một 
khái niệm KH hoặc mô hình trừu tượng cố gắng khám phá khái niệm 
hoặc mô hình trừu tượng đó bằng một phương tiện nào đó. Hãy vẽ khái 
niệm hoặc mô hình trừu tượng đó. Hãy phác họa chúng. Hãy vẽ phát đồ 
phát triển khái niệm hoặc mô hình trừu tượng đó. Đối với thuật ngữ kỹ 
thuật thì việc học từ ngữ bằng chủ đề, các hình vẽ, các biểu đồ là vô 
cùng hữu ích. Ví dỤ, trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, chúng ta phải học 
các tỪ cơ bản liên quan đến việc dịch thuật như: Plumb-line, level, 
scaffold, belt-conveyor, concret mixer, foundations, wiring... thưỜng được 
minh họa qua các tranh ảnh, biểu đồ ở các giáo trình kỹ thuật như Tech 
Talk, các từ điển Oxford - Duden Pictorial English Dictionary. Kể cả các 
động từ chúng thường kết hợp "to need", "install", "assembly", "check"... 
3.2. Tính trang trọng và tính chuyên môn Thứ đến tính chính xác cũng ảnh 
hưởng đến hai nhân tố khác là tính trang trọng (formality): là thước đo 
cho thấy sự lưu ý đến cấu trúc thông tin, sự lựa chọn từ ngữ của người 
nói (người viết) và tính chuyên môn (technicality) vốn đóng một vai trò 
quan trọng trong văn bản KH-KT. Chủ đề, tính trang trọng và tính chuyên 
môn ảnh hưởng đến việc chọn từ ít ra Ở hai phương diện. Thứ nhất, 
chúng có thể xác định được các từ ngữ chúng ta sử dụng. Chúng ta 
thường có thể xác định chủ đề mức độ chuyên môn của các từ ngữ được 
dùng. TỪ "quark" cho ta thấy người ta đang nói chuyện về vật lý phân tử. 
Từ "byte" cho ta thấy người ta đang nói chuyện về lĩnh vực công nghệ 
thông tin. Thứ hai, 3 nhân tố này có thể xác định nghĩa của tỪ. Thí dụ, từ 
"morphology" có nghĩa là "các hình thái của từ" ở ngữ cảnh ngôn ngữ 
học, nhưng lại có nghĩa là "hình dạng và cấu tạo của động và thực vật" ở 
ngữ cảnh sinh học. 3.3. Vai trò người dịch Cuối cùng cần phải nói đến 
kinh nghiệm của người dịch mà vốn liếng cần nhất là sự hiểu biết đại 


cương về chuyên ngành sẽ dịch. Muốn vậy, người dịch phải học bằng 
nhiều cách: làm việc với người có kiến thức chuyên ngành (học và hỏi); 
các nguồn sách tham khảo và từ điển; theo học các lớp học liên quan đến 
lĩnh vực chuyên ngành; đọc sách báo, nghe đài, xem tỉ vi; lập nhóm thảo 
luận về dịch thuật.... và nếu bạn đồng ý "Experience is the best teacher” 
thì câu sau đây của Pym [10] là một kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch văn 
bản KH-KT: "To understand a medical text in one language one must read 
like a doctor or nurse or a hospital administrator (or whatever) in that 
language; to translate it effectively into another language one must wrife 
like a doctor (or whatever) in that other language. 


